NOI THACH 

Viên Nhât 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


NÓI THÁCH 





Viên Nhật 
NÓI THÁCH 


Đó là ý nghĩ bật lên ngay khi tôi đọc thông tin: Hàng quán 
rong sẽ bị xử phạt 10 - 15 triệu đồng nếu không có giấy 
chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 


Bán hàng rong là thành phần lao động chạy ăn từng bữa, 
phần đông là dân nghèo, dân nhập cư. Vốn liếng trên đôi 
gánh hàng rong có khi chỉ hơn trăm ngàn, nhiều lắm là một 
- vài triệu. Xử phạt gấp năm - bảy lần tổng vốn, thấy trước 
là không thu được, chỉ thu được cái gánh hàng rong, có khi 
là vốn liếng từ quỹ vay xóa đói - giảm nghèo mà có. Biết là 
thế mà vẫn đưa ra mức phạt trên trời. Nói thách vậy, hẳn 
chuyện không đơn giản ở chỗ phạt vì vệ sinh an toàn thực 
phẩm, có lẽ đây chỉ là một cái cớ. Và là chuyện đáng suy 
ngẫm. 


Theo tôi được biết, ngay cả những cơ sở buôn bán hàng ăn 
có nhà cửa đàng hoàng, mức phạt vệ sinh an toàn thực 
phẩm cũng chỉ bằng một phần năm, một phần bảy số đó. 
Vậy vì sao lại nói thách mức phạt với người nghèo thuộc loại 
“rớt mồng tơi”, mà có nhiều gánh hàng rong đã đưa bao 
nhiêu đứa con đến trường, đưa bao nhiêu cử nhân, bác sĩ, kỹ 
sư thành tài và phục vụ đất nước. Nếu muốn dẹp hàng quán 
rong, cần phải nghĩ cách để bao nhiêu con người giải quyết 
công ăn việc làm thế nào, sống ra sao. Bài toán nan giải 
này, không thể giải bằng biện pháp “Nói Thách” tiền phạt 


ngất ngưỡng như vậy. Ta có thể chỉ định riêng ở các tuyến 
đường, khu vực nào dành cho người bán rong, nhưng quy 
hoạch cho đẹp theo kiểu ta đã làm với các chợ đêm, bãi gửi 
xe. Vừa có thể giúp người nghèo có chỗ buôn bán sinh nhai, 
vừa có thể kiểm tra về an toàn thực phẩm, vừa biến chỗ bán 
rong thành một kiểu chợ bán hàng quán dân dã, thậm chi có 
thể là một điểm tham quan (Giống như các hàng rong trong 
các kỳ hội chợ, lễ hội). Còn những cách khác nữa. Cách nào 
mà vẫn giúp dân sống được, mình dễ quản lý, đó mới là cái 
tình của nhà quản lý với người dân nghèo trong cuộc mưu 
sinh khó nhọc của họ. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Viên Nhật 

Nguồn: tác giả VNTQ 

Được bạn: Thành viên VNTQ.net đưa lên 
vào ngày: 7 tháng 1 năm 2008 


